
FORD EVEPEST MỚI 


ford.com.vn 


Go Further 














Khả năng vận hành vượt trội cho mọi hành trình khắc nghiệt. 

Một chiếc suv cỡ lớn cần một động cơ mạnh mẽ xứng tầm, để đưa bạn đến bất cứ đâu. 

Vượt trội về sức mạnh lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu, với Everest mọi hành trình đều trở nên nhẹ nhàng và thú vị. 




CÔNG NGHỆ HỖ TRỘ LÁI TIÊN TIẾN 


2,0l 

ĐỘNG Cơ BI-TURBO 

CÔNG SUẤT MÔ MEN XOAN 


Động Cơ 2.0L Bi-Turbo kết hợp cùng hộp số tự động 
10 cấp hoàn toàn mới giúp giảm thiều tiếng ổn 
động cơ, tiết kiệm nhiên liệu hơn và kéo dài chu kỳ 
bảo dưỡng. Hai turbo tăng áp hoạt động độc lập, 
sản sinh thêm công suất và sức kéo khi cần thiết, 
cho bạn khả năng vận hành vượt trội trên cả 
đường nhựa và đường địa hình. 

Hộp sốtựđộng 10 cấp Công nghệ hộp số mới nhất 
của Ford cải thiện khả năng tăng tốc, chuyển số 
nhanh hơn và chính xác hơn. 



Hệ thống Kiểm soát Tốc độ Tự động 

có thể tự động điều chỉnh tốc độ theo tình trạng giao thông. Everest 
sẽ tự giảm tốc độ nếu lưu thông ùn tắc, và tăng trở lại tốc độ cài đặt 
ban đau khi đường thông thoáng. 



Hệ thống Cảnh báo Lệch làn 

sẽ rung vô-lăng nếu bạn đi chệch khỏi làn đường mà không có tín 
hiệu xi-nhan. Nếu bạn không chủ động trở vể làn của mình, Hệ thống 
sẽ tác động một lực nhẹ điểu chỉnh vô lăng đề điều dẫn xe về đúng 
làn đường. 


Hệ thống Hỗ trỢ Đỗ xe Chủ động 

Dù là một chiếc suv cỡ lớn, nhưng việc đỗ song song chưa bao giờ 
là một trở ngại đối với Everest. Chỉ việc nhâ'n nút, Hệ thống Hỗ trợ 
Đỗ xe Chủ động sẽ giúp bạn tìm chỗ đỗ thích hợp, sau đó tự đánh 
lái đưa xe vào vị trí. Bỏ tay ra khỏi vô-lăng, tâ't cả những gì bạn cần 
là điều khiển chân ga, phanh và cần số, hệ thống sẽ hoàn thành 
phần việc còn lại một cách hoàn hảo. 



Hệ thống Điều chỉnh Đèn pha/cốt Tự động 

sẽ tự điều chỉnh luồng ánh sáng khi phát hiện 
thấy có phương tiện đi ngược chiều vào ban đêm. 




<> 








& 


\ HỆ THỐNG KIỀM SOÁT 
‘Aiy địa hình I4WD 


Hệ thống Kiểm soát Đường Địa hình Ì4WD 

Ford Everest giúp bạn chinh phục mọi địa hình, từ đường trải 
nhựa đến địa hình đổi núi, chỉ bằng một thao tác xoay nút đơn 
giản. Hệ thống Kiểm soát Địa hình cho phép xe tối đa hóa lực 
kéo và khả năng cân bằng trên mọi địa hình dù là đường đất, 
cát, tuyết hay đường núi đá - bạn sẽ làm chủ mọi cung đường 
chỉ đơn giản bằng một thao tác. 









im Nội thất sang trọng tiện nghi 

Bạn mong muốn được thư giãn trong không 
gian sang trọng? Ghế ngồi bọc da cao cấp 
trên Everest - với ghế lái và ghế hành khách 
,£> phía trước điều khiển điện 8 hướng - mang 
đến cho bạn sự tiện nghi thượng hạng trên 
suô't hành trình. 


Bảy túi khí 


gồm túi khí người lái và hành khách phía trước, 
túi khí hông cho cả ghế trước và ghế sau cùng 
hệ thống khung xe bằng thép cường lực tạo ra 
một mạng lưới bảo vệ chắc chắn. 



CỬA HẬU DÓNG MỞ RÀNH 
TAY THÔNG MINH 


Hệ thống Phanh Chủ động Khẩn cấp (AEB) 1 

CÓ khả năng nhận diện cả người và phương tiện giao 
thông phía trước, hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo 
nếu có khả năng xảy ra va chạm. Nếu ban không kip 
phản ứng, chiếc xe sẽ tự động phanh đề giảm thiểu 
va chạm. 


Cửa hậu đóng mỗ rảnh tay thông minh 

sẽ khiến cuộc sống của bạn dễ dàng hơn mỗi khi bạn 
mang đầy ắp đổ trên cả hai tay hay bụi bẩn dính đẩy 
trên cánh cửa. Chỉ cần đá nhẹ chân vào điểm giữa 
bên dưới cản sau và chìa khóa thông minh trong túi, 
hệ thống cảm ứng sẽ nhận diện và tự động đóng mở 
cửa khoang hành lý. 


[1] Hệ thống Phanh Khẩn cấp Chủ động chỉ có thể hỗ trợ tránh hoặc giảm 
thiểu tác động của các va chạm trong giới hạn tốc độ từ 5km/h-80km/h 


Cửa sổ trời toàn cảnh panorama 

chiếm tới gần 50% diện tích nóc xe, đồng nghĩa với 
cả thếgiới đang mở ra trước mắt bạn, sẵn sàng cho 
bạn thưởng thức chỉ bằng một nút bấm. 


SYNC™ 3 

Hệ thông kích hoạt bằng giọng nói SYNC™3 luôn 
sẵn sàng chờ lệnh. Gọi điện thoại cho gia đình hay 
bạn bè, chỉ cần đọc tên. Đọc to tin nhắn trên điện 
thoại hay nghe nhạc theo yêu cầu. Hệ thông giúp 
bạn làm tất cả để tay bạn vẫn vững trên vô-lăng và 
mắt tập trung vào lộ trình. Không dừng lại ở đó, màn 
hình cảm ứng 8 inch, hai cổng kết nối USB và khe 
cắm thẻ nhớ SD giúp bạn dễ dàng kết nối và tương 
tác với các thiết bị điện tử giải trí. 



X 


# 

HS, 

_ 

Contacts 

Jason's Phone 

"ar 


■■■ 

iií 

■ ■■ 

ISI 

0 

|H 1 

Phone Keypad 



















Titanium2.0L 

Titanium 2.0L 

Trend2.0L 

Ambiente2.0L 

Ambiente2.0L 


AT 4WD 

AT 4x2 

AT 4x2 

AT 4x2 

MT 4x2 


Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Pertormance 


Động cơ/Engine Type 

Bi-Turbo Diesel 2.0L 
I4TDCI 

Single Turbo Diesel 2.0L Ĩ4 TDCi 


Trục cam kép, có làm mát khí nạp / DOHC, with Intercooler 

Dung tích xi lanh / Displacement (cc) 

1996 

1996 

1996 

1996 

1996 

Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / 

Max Power (PS/rpm) 

213 (156,7 KW)/3750 

180 (132,4 KW)/3500 

180 (132,4 KW)/3500 

180 (132,4 KW)/3500 

180 (132,4 KW)/3500 

Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) / 

MaxTorque (Nm/rpm) 

500/1750-2000 

420/1750-2500 

420/1750-2500 

420/1750-2500 

420/1750-2500 

Hệ thống dẫn động / Drivetrain 

Dần động 2 cầu toàn 
thời gian thông minh/ 
4WD 

Dần đông cầu sau/ 
RWD 

Dẫn đông cầu sau/ 
RWD 

Dẩn đông cầu sau/ 
RWD 

Dẫn đông cầu sau/ 
RWD 

Hệ thống kiểm soát đường địa hình / 

Terrain Management System 

Có / With 

Không /VVithout 

Không/VVithout 

Không/VVithout 

Không/VVithout 

Khóa vi sai cầu sau / Rear E-Locking Ditíerential 

Có / With 

Không/VVithout 

Không/VVithout 

Không /VVithout 

Không/VVithout 

Hộp sô'/ Transmission 

Sốtự động 10 cấp/10 Speed AT 

Sốtay6cấp/6Speed MT 

TrỢ lực lái / Assisted steering 

Trợ lực lái điện/EPAS 

Kích thước và Trọng lương / Dimensions 

Dài X Rộng X Cao / Length X Width X Height (mm) 

4892x1860x1837 

4892x1860x1837 

4892x1860x1837 

4892x1860x1837 

4892x1860x1837 

Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) 

210 

210 

210 

210 

210 

Chiều dài cơ sở / VVheelbase (mm) 

2850 

2850 

2850 

2850 

2850 

Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) 

80 Lít / 80 liters 

Hệ thống treo / Suspension System 

Hệ thống treo trước / Front Suspension 

Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và thanh chống lắc / Independent with Coil Spring and Anti-Roll Bar 

Hệ thống treo sau / Rear Suspension 

Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage / 

Rear Suspensiõn with Coil Spring and Watt’s Link 

Hệ thống phanh / Brake System 

Phanh trước và sau / Front and Rear Brake 

Phanh Đĩa / Disc Brake 

Cỡ lốp/TireSize 

265/50/R20 

265/60/R18 

265/65/R17 

Bánhxe/VVheel 

Vành hợp kim nhôm đúc 20”/ Alloy 20” 

Vành hơp kim nhôm 
đúc 18’ / Alloy 18” 

Vành hợp kim nhôm đúc 17”/ Alloy 17” 

Trang thiết bị an toàn / Safety Features 

Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags 

2 Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags 

Túi khí bên / Side Airbags 

Có/With 

Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags 

Có / With 

Túi khí bảo vệ đầu gối người lái / Knee Airbags 

Có/With 

Camera lùi / Rear View Camera 

Có/With 

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor 

Cảm biến trước & sau/Front & Rear Parking 
Sensor 

Cảm biến sau / Rear Parking Sensor 

Hỗ trợ đỗ xe chủ động / Active Park Assist 

Có / With Không/VVithout 

Hệ thống Chống bó cứng phanh & 

Phân phoi lực phanh điẹn tử / ABS & EBD 

Có / With 

Hệ thống Cân bằng diện tử / 

Electronic stability Prògram (ESP) 

Có / With 

Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / 

Hlll Launch Assist 

Có/With 



Titanium2.0L 

Titanium2.0L 

Trend2.0L 

Ambiente2.0L 

Ambiente 2.0L 


AT 4WD 

AT 4x2 

AT 4x2 

AT 4x2 

MT 4x2 


Trang thiết bị an toàn / Safety Features (Continued) 


Hệ thống Kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist 

Có/With 

Không /VVithout 

Hệ thống Kiểm soát tốc độ / Cruise Control 

Tự động / Adaptive 
Cruise Control 

Có/CruiseControl 

Không/VVithout 

Hê thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe 
cắt ngang / BLIS® with Cross Tratíic Alert 

Có/With 

Không/VVithout 

Hê thống Cảnh báo lêch làn và hỗ trơ duy trì làn đường / 
LKA and LWA 

Có / With 

Không / VVithout 

Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước / Collision 
MĨtlgation 

Có / With 

Không/VVithout 

Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp / TPMS 

Có/With 

Không/VVithout 

Hệ thống Chống trộm / Anti-Theft System 

Báo động chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập / Volumetric Burglar Alarm System 


Trang thiết bị ngoại thất / Exterior 


Hệ thống đèn chiếu sáng trước / Headlamp 

Đèn HID tự động với dải đèn LED / 

Auto HID Heãdlàmp and LED strip Light 

Đèn Halogen Projector/ 

Projector Halogen Headlamp 

Hệ thống điều chỉnh đèn pha/cốt / High Beam System 

Tựđộng/Auto 1 Điều chỉnh tay/Manual 

Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor 

Có/With 1 Không/VVithout 

Đèn sương mù / Front Fog Lamp 

Có/Wlth 

Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / 

Povver Adjust Mirror 

Có gập điện sấy điện / 

Heated and Povver Fold Mỉrror 

Gập điện / 

Povver Fold Mirror 

Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / 

Povver Panorama Sunrooí 

Có/With Không/VVithout 

Cửa hậu đóng/mở rảnh tay thông minh / 
Hands-FreeLiftgate 

Có/Wlth 

Không /VVithout 

Trang thiết bị bên trong xe / Interior 

Khởi động bằng nút bấm / Power Push start 

Có / With 

Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry 

Có / With 

Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning 

Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC 

Vật liệu ghế/ Seat Material 

Da cao cấp / Premium Leather 

Nỉ/Cloth 

Tay lái bọc da / Leather steering Wheel 

Có/Wlth 

Không/VVithout 

Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust 

Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng / 
Driver’s and Passenger 8 Way Povver 

Ghếlái chỉnh điện 8 
hướng / Driver’s 8 Way 
Povver 

Ghế lái chỉnh tay 6 hướng / 

Driver’s 6 Way Manual 

Hàng ghế thứ ba gập điện / Povver 3 rd Row Seat 

Có / With 

Không/VVIthout 

Gương chiếu hậu trong / Intemal Mirror 

Tự động điều chỉnh 2 chếđộ ngày/đêm / 
Electrochromatic Rear View Mirror 

Điều chỉnh tay / Manual 

Cửa kính điều khiển điện / Power Window 

Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / 

With (One-Touch UP & DÓWN on Drivers and with Antipinch) 

Hệ thống âm thanh / Audio System 

AM/FM, CD1 đĩa (1-disc CD), MP3, iPod & USB, Bluetooth 

Công nghệ giải trí SYNC / SYNC System 

Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 / Voice Control SYNC Gen 3 

10 loa / lOSpeakers 

Màn hình TFT cảm ứng 8" tích hợp khe thẻ nhớ SD / 8" Touch Screen TFT with SD Port 

Dẩn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS 1 Không / VVithout 

Hệ thống chống ổn chủ động / Active Noise Control 

Có / With 

Màn hình hiển thị đa thông tin / Multi Function Display 

Hai màn hình TFT 4.2" hiển thị đa thông tin / Dual TFT 

Điều khiển âm thanh trên tay lái / 

Audio Control on steering Wheel 

Có / With 


CÁC MÀU cơ BẢN 



TRẮNG ĐEN XÁM METEOR ĐỎ ĐỎSUNSET 

Lưu ý: 

■ oể biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vvebsite http://www.ford.com.vn hoặc liên lạc với chúng tôi theo sô'diện thoại dường dây nóng miễn phí: 1800-588888. ■ Chiếc xe này được nhập nguyên chiếc bởi Công ty TNHH Ford Việt Nam - 
Phường Tứ Minh - TP. Hải Dương - Tỉnh Hải Dương. ■ Các thông tin chi tiết và hình ảnh trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể dược sửa dổi mà không báo trước. Ảnh chụp và màu sắc của xe có thể khác so với thực tế. • Liên hệ 
các Dại lý ủy quyển của Ford dể biết thêm thông tin về màu sắc, chi tiết vầ các phiên bản sẵn có của xe. 


GHI VÀNG 

SẢN PHẨM DỊCH vụ MỞ RỘNG: 


XANH THIÊN THANH 



THỄ MUA DẦU (NHỚT) 
VÀLỌCDẨU 

OitSavePack 




BẠC 


Ĩ00.6qọ3 

_ km 


năm 




































































































































